*Bản tin của Hội Thừa Sai Paris-MEP: " 
https://misslonsetrangeres.com/eglises-asie/hommage-de-leglise-apres-le-deces-dune- 
vietnamienne-de- I0 1-ans-mere-de-quatre-pretres-et-dune-religIeuse/ " 
*Bản tin củúa UCANEWS-Union of Catholic Asian News:" 
https://www.ucanews.com/news/vietnam-catholics-honor-memory-of-centenar1an- 
mother/98575" 

*Bản dịch-word: https://app.box.com/s/cm97behny72lgxvx453hcjsdix3bug8j» 

*Bản dịch-pdf: httos:/app.box.com/s/dt9zqvkgd9bni0aji2s5gvym581vfhdj» 
*Các bản tin khác: GP Xuân Lộc; GP Qui Nhơn; GP Bà Rịa; Vietcatholic; Dòng MTG 
ỌN: GX Cần Giờ." 


*Nghi thức nhập quan: " 

https://www.youtube.com/watch?v=FiROr4RoSWSs" 

*Kính viếng và cầu nguyện: " 

https:/www.youtube.com/watch?v=g4iHKI2bx5M" 

*Tiễn biệt-di quan đến nhà thờ: " 
https:/www.youtube.com/watch?v=zfWAs7I0apE" 

*Thánh lễ an táng ngày 27-8-2022 tại giáo xứ Thanh Bình, giáo phận Xuân Lộc:" 
hftps://www.youtube.com/watch?v=Lae9r-IWCcE" 
https://archive.org/download/le-an-tang-me/LeAnTang-Me.m4a" 


*Di quan đến nghĩa trang-an táng: " 
https://www.youtube.com/watch?v=c66o5GI1K8§_Q" 

*Giây phút tiễn biệt: " 
https:/www.youtube.com/watch?v=HiOpXDpAtYc&t=12s" 


*Xem thêm:" 

*Ngày Bà có lãnh huân chương Hiệp Sĩ: " 
https://www.youtube.com/watch?v=Fnf3IZIvlg" 
Con nhớ mẹ" 


TI 


1.Mẹ ơi!" 

Con nhớ mẹ từng chiều năng nhạt" 

Trong lời kinh cầu mỗi sớm mai" 

Bao năm trường trĩu nặng đôi vai" 

Cuộc đời mẹ dãi dầu mưa năng" 

Miễn quê xa hiền hòa xanh sóng lúa " 

Cánh đồng chiều thơm ngát đòng đơm bông" 
Mẹ bươn chải trong nắng hạ mưa đông" 


Gánh gạo qua sông từng triều lên lặng lẽ" 

Mẹ nuôi con bằng dòng sữa mẹ, " 

bằng trái tim từ ái ngọt ngào, " 

băng những giọt mồ hôi trưa hè nảo trên sân lúa, " 
bằng những đêm trường thức trắng suốt canh thâu. " 
Thân mẹ gầy mảnh mai cánh hạt" 

Đôi mắt sâu thâm quầng mỏi mệt vẫn hát ru con." 
2. Cứ mỗi lần con ghé về thăm mẹ" 

mẹ già hơn, yếu hơn, mắt sâu hơn" 

Tay mẹ gầy bàn tay ấy đã từng... " 

Nâng niu con trao cho con hơi ấm" 

Trứơc sân nhà lững thững bước chân thon" 

Vẫn hình bóng bà mẹ quê thủa nhỏ" 

Mẹ cúi nhặt từng chiếc lá khô rơi" 

Để lại cho con gương sáng đời cần lao nghèo khó." 
Hôn chào mẹ con phải đi mẹ ạ! " 

"Cho mẹ đi với!" Mẹ chạy theo, nắm tay con" 
Rời tay mẹ ngậm ngùi con bước vội" 

Lòng quặn đau thương mẹ hy sinh nhiều. " 

3. Được tin mẹ đau con về thăm mẹ" 

Đôi mắt hoen mờ không trông thấy con" 

Nhưng lời kinh cầu vẫn sốt sáng trên môi, " 

mẹ để lại cho con cả một đời đức hạnh. " 

Mẹ năm đây trong. tuổi già cô đơn hiu quạ 

Thuở ấu thơ con cần mẹ, mẹ luôn bên cạnh" 

Mẹ đồng hành che chở bảo vệ con" 

Tuổi già xế bóng, đau yếu mẹ cần con," 

Con biển biệt phương trời xa vắng lặng." 

Con thương mẹ, mẹ ơi! Con thương mẹ! " 

Ngày mẹ xa con đã gần TÔI. " 

Một ngày nào đó con về đơn côi," 

sẽ không còn thấy bóng dáng mẹ nhặt lá khô rơi," 
Không có mẹ chạy theo nắm tay con," 

Không còn nghe mẹ nói "cho mẹ đi với" nữa!" 
Kính tặng mẹ đang cấp cứu tại bệnh viện." 

Chúa Nhật "Mothers Day" 13/5/2018" 


GB. Trương Đình Hà" 


*CÂU CHUYỆN “BÀ GOÁ TÊN LIÊM”" 
(Chút tâm tình trì ân cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Hội Thánh)" 

Trong cái “cõi ta bà” tạm bợ, vô thường nầy, mỗi ngày có bao nhiều người được 
sinh ra và đồng thời cũng có bao nhiêu con người giã từ cuộc sống." 

Dưới ảnh mắt người đời và với các mội tương giao xã hội, chắc chắn có rất nhiều 
người đến trong trần gian và ra đi về vĩnh hằng như một thoáng mây mau tan, như một 
làn gió qua vội mất hút, như một hạt bụi, hạt sương sớm tan đi vào cõi hư vô... cách lặng 
thầm chăng ai hay mà cũng không ai biết hay quan tâm, như lời Thánh Vịnh trong Kinh 
Cựu Ước đã từng diễn cảm:" 

Kiếp phù sinh, tháng ngày văn vỏi, " 

tươi thắm như cỏ nội hoa động, " 

một cơn gió thoảng là xong, " 

chốn xưa mình ở cũng không biết mình. (Tv 103,15-16) " 

Thật vậy, trong những ngày cuối tháng 8 của năm 2022 nây, hăng ngày đã có biết 
bao nhiêu người chiến sĩ của của hai bên: Ukraina và Nga đã nằm xuống trên những trận 
địa khói lửa mịt mù kéo dài đã hơn nửa năm trời; cùng với bao nhiêu nạn nhân chiến cuộc 
tại đây và khắp nơi trên thế giới: Syria, Irak, Afghanistan, Soudan, Somalia, Myanmar... 
Chắc chắn trong số đó, có rất nhiều người tan thây nát thịt, xác thân hoà lẫn với đất đá cỏ 
cây, mà chính những người thân yêu chỉ biết nghẹn ngào khóc thầm trong đau thương 
vọng tưởng !" 

Và nếu thế giới có chú tâm, các kênh truyền thông có rằm rộ nhắc đến, thì đó là cái 
chết của những “chính khách quan trọng” mang tầm ảnh hưởng rộng lớn đối với cuộc diện 
chính trị thế giới như cái chết của cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev qua đời ở 
tuổi 91 ngày 30.8.2022 vừa qua, hay cái chết vì khủng bố của nữ nhà báo Nga Daria 
Dugina ngày 20.8 trước đó !" 

Đối với con người, thường tỉnh, là như thế. Nhưng đối với Thiên Chúa, Đắng đã 
đem con người từ hư vô vào sự sông và cũng chính là Đắng kêu gọi con người từ bỏ cuộc 
sông tạm bợ thế trần để về bên Ngài trong cuộc sông vĩnh cửu thì lại không như thế, " 

Thật MAI dưới ánh mắt lờ trong trái tim của Thiên Chúa, mỗi một sự sống của vạn 
vật đều “có giá” và “đáng giá”; bởi vì đều là “kỳ công của chương trình tạo dựng”. Một 
cánh huệ ngoài đồng, một cây cỏ dại bên đường hay một chú chim se sẻ... nay còn mai 
mất đều được Ngài trân trọng “cho có mặt trên đời”, bảo vệ để hát vui và khoe sắc dưới 
ánh sảng mặt trời (Mt 6,25-30)." 

Loài vật đã là như thế huống hồ chỉ con người, là “linh ư vạn vật”, là “?4o vật mang 
ảnh hình Thượng Đế” (St 1, 27), là quý nhân được chính Thượng Đề thành ghi vào giữa 
lòng bản tay của Ngài” (Is 49, 16)... " 

Riêng với chúng tôi, những người con, người cháu trong đại gia đình của bà Martha 
Nguyễn Thị Liêm, một “bà goá ghèo” vừa qua đời ở tuổi 101 tại một giáo xứ Thanh Bình, 
giáo hạt An Bình thuộc giáo phận Xuân Lộc, đã xác tín và cảm nhận thật rõ nét “tình 


thương của Thiên Chúa” dành cho hết mọi người, đặc biệt cho “những người bé mọn” 
như cách cảm nhận trong bài Magnificat của “Bà goá nghèo vĩ đại Maria”: " 

“Đẳng Toàn Năng đã làm cho tôi" 

biết bao điễu cao cả, " 

danh Người thật chí thánh chí tôn!" 

Đời nọ tới đời Ra, " 

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người... (Lc 1,49-50)." 

Thật vậy, trong cái đất nước Việt Nam với gần 100 triệu dân, với 7 triệu giáo dân 
Công Giáo, thì bà Martha Nguyễn Thị Liêm, một bà goá nghèo, nằm liệt gần 5 năm trên 
giường bệnh, một giáo dân nhà quê gốc rạ chính hiệu, di cư trôi nổi từ một xứ đạo nhỏ 
Trà Câu thuộc giáo phận Qui Nhơn cho đến Trung Ngãi, Thanh Bình thuộc Xuân lộc, nào 
có gì để người ta quan tâm biết đến khi còn sống cũng như lúc qua đời !" 

Thế nhưng, Chúa biết rõ, Giáo Hội quan tâm và mọi anh chị em tín hữu yêu thương 
cầu nguyện chia sẻ...; và đây chính là dấu chỉ của mầu nhiệm Hiệp Thông trong Hội Thánh 
mà bất cứ người Công Giáo nào cũng tuyên xưng: “Tôi fin các thánh thông công”." 

Chính trong ý nghĩa nầy, chúng con, toàn thể con cháu trong đại gia đình bà 
Martha, xin được một lần nữa tri ân cảm tạ tình thương bao la của Thiên Chúa đã 
dành cho má, bà chúng con là Martha Nguyễn Thị Liêm, từ khi còn sống suốt 101 
năm cho đến khi được Chúa gọi về ngày 24.8.2022 và được cộng đoàn Dân Chúa tiễn 
đưa về nơi an nghỉ cuối cùng ngày 27.8.2022." 

Chúng con cảm tạ tình thương Chúa được thể hiện cách cụ thể và rõ nét qua:" 

- Trước hết, Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục giáo phận Qui Nhơn, ngay 
từ khi vừa được tin má chúng con qua đời đã ân cần chia sẻ nỗi đau buồn, hiệp thông trong 
cầu nguyện; và dù vì lý do sức khoẻ không tham dự nhưng đã dâng lễ cầu nguyện cho má 
chúng con. Chúng con tri ân Đức Cha." 

- Chúng con cảm ơn Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, nguyên Giám mục giáo phận Qui 
Nhơn, người vẫn dành cho má con cũng như toàn thể anh chị em con sự quý mến đầy ưu 
ái của một người cha và đã hiệp thông chia sẻ nỗi đau và cầu nguyện cho má con. Chúng 
con tri ân Đức Cha." 

- Chúng con cảm ơn Quý Đức Cha thuộc giáo phận Xuân Lộc: Đức Cha Gioan Đỗ Văn 
Ngân Giám Mục giáo phận Xuân Lộc, quý Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh và Giuse 
Định Đức Đạo, nguyên Giám mục giáo phận Xuân lộc, đã gởi thư Phân ưu và hiệp thông 
cầu nguyện cho linh hồn Martha. Riêng Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân đã đích thân đến 
viễng thăm và cầu nguyện trước linh cửu má chúng con tại tư gia. Chúng con tri ân Quý 
Đức Cha." 

- Chúng con cảm ơn Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục giáo phận Bắc Ninh đã 
gởi thư Phân ưu và hiệp thông cầu nguyện cho má chúng con. Chúng con tri ân Đức Cha." 
- Chúng con cảm ơn Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hôồng Sơn, Giám mục giáo phận Bà Rịa 
đã chuyền lời Phân ưu và hiệp thông cầu nguyện cho má chúng con. Chúng con tri ân Đức 
Kn 


- Chúng con cảm ơn Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, nguyên Giám mục giáo phận Bà 
Rịa đã chuyên lời Phân ưu và hiệp thông cầu nguyện cho má chúng con. Chúng con tri ân 
Đức Cha." 

- Chúng con cảm ơn Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên Giám mục giáo phận Phú 
Cường đã chuyền lời Phân ưu và hiệp thông cầu nguyện cho má chúng con. Chúng con 
tri ân Đức Cha." 

- Chúng con cảm ơn Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục giáo phận Phan Thiết, đã 
gởi lời phân ưu và động viên chia sẻ chúng con cùng hiệp thông cầu nguyện. Chúng con 
tri ân Đức Cha." 

- Chúng con cảm ơn Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám Mục giáo phận Hải 
Phòng, Đức Cha đã luôn dành cho má chúng con tâm tình quý mến đậm đà chân thật như 
đứa con trai trong gia đình; đã luôn thăm viếng, ủi an mỗi khi có dịp, khi má chúng con 
còn khoẻ, lúc yếu đau; và hôm nay, đã sẵn sàng gác lại một bộn bề mục vụ của giáo phận 
để về chủ sự Thánh lễ và chia sẻ Lời Chúa trong ngày An táng má. Chúng con tri ân Đức 
Cha. " 

- Chắc chắn, còn nhiều Đức Cha, qua cách nầy hay cách khác, đã hiệp thông, sẻ chia và 
cầu nguyện cho má chúng con và gia đình chúng con. Chúng con xin tri ân Quý Đức Cha." 
- Chúng con cảm ơn Cha Tổng Đại Diện giáo phận Bà Rịa, Đức ông Vĩnh Sơn Đặng Văn 
Tú, nguyên Tổng Đại diện giáo phận Xuân Lộc, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Bề trên 
Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu thế Việt Nam, cha Giuse Trần Thăng Hưng, Bề trên Phụ tỉnh 
Dòng Cát Minh Việt Nam, đã viếng thăm, yên ủi, hiệp dâng Thánh lễ. Chúng con tri ân 
Quý Cha." 

- Chúng con cảm ơn quý cha Hạt trưởng và quý cha thuộc các giáo phận Qui Nhơn, Phan 
Thiết, Xuân lộc, Bà Rịa, Phú Cường, Tổng giáo phận Sài Gòn... đã viếng thăm, cầu nguyện 
và hiệp dâng Thánh lễ. Chúng con tri ân Quý cha. " 

- Chúng con cảm ơn quý cha và quý thầy thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Mẹ Chúa Cứu 
chuộc, Dòng Cát Minh, Dòng Xitô Phước Sơn, Dòng Don Bosco... đã viếng thăm, cầu 
nguyện và hiệp dâng Thánh lễ. Chúng con tri ân quý cha, quý thầy. " 

- Chúng con cảm ơn quý Chị Tổng phụ trách và quý nữ tu, đệ tử thuộc các Hội Dòng Giáo 
hoàng hay giáo phận, các Tu đoàn và Hiệp Hội Tông đồ... đã viếng thăm, cầu nguyện và 
hiệp dâng Thánh lễ. Chúng con tri ân quý bà, quý dì, quý chị." 

- Chúng con xin cảm ơn quý cha, chủng sinh và nữ tu trong gia đình huyết tộc và linh tộc 
đã viếng thăm, cầu nguyện và hiệp dâng Thánh lễ. Chúng con tri ân." 

- Chúng tôi cảm ơn chính quyên các cấp ba tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên đã 
cử người đại diện viếng thăm, gởi vòng hoa và lời phân ưu đến gia đình. Xin cảm ơn Quý 
VỊ,” 

- Chúng tôi cảm ơn quý hội đoàn, đoàn thê giáo dân thuộc nhiều giáo xứ, giáo phận, quý 
tổ chức đoàn. thê xã hội, hội người cao tuổi, quý bà con bạn bè gần xa, quý ân thân nhân... 
đã ân cần viễng thăm, chia buôn, viếng xác, canh thức cầu nguyện, gởi vòng hoa phúng 
điều và hiệp dâng Thánh lễ tiễn đưa má chúng con về nơi yên nghỉ cuỗi cùng. Xin cảm ơn 


quý VỊ. "1 


- Xin cảm ơn bà con nội ngoại, huyết tộc hoặc thiêng liêng, bà con đồng hương Trà Câu, 
Quảng Ngãi trong nước cũng như ở hải ngoại đã gởi lời phân ưu, xin dâng lễ và hiệp thông 
cầu nguyện cách này cách khác. Xin chân thành cảm ơn." 

- Chúng con đặc biệt cảm ơn hai cha chánh xứ và phó xứ Thanh Bình cùng toàn thê các 
cộng đoàn, quí nữ tu và ban ngành đoàn thẻ trong giáo xứ. Hai cha và toàn thể cộng đoàn 
giáo xứ Thanh Bình đã luôn tận tình chăm sóc má chúng con khi còn sống, nhất là khi yếu 
đau liệt lào, và hỗ trợ mọi điều kiện tốt nhất cho việc tô chức tang lễ má con, nhất là trong 
Phụng vụ Thánh lễ An Táng nây." 

- Chúng tôi không quên cảm ơn các y bác sĩ thuộc các bệnh viện Thánh Tâm huyện Thống 
Nhất và bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai đã tận tình chăm sóc má chúng tôi trong suốt nhưng 
năm đau liệt. Xin cảm ơn chính quyên các cấp thuộc ấp Hưng Long, xã Hưng Lộc, Đồng 
Nai đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để má được an cư trên vùng đất nầy và an nghỉ thật ấm 
cúng trang trọng. Đặc biệt, cảm ơn bác sĩ Tuấn, bác sĩ Năm, chuyên viên massage cô 
Tuyền, cô Loan, đội ngũ cấp cứu phòng khám Đa khoa Long Bình Tân, anh Bảy Lòng, 
Mười Chút thuộc giáo xứ Hoà Bình; chị Thanh, em Hùng, chị Chính, chị Cậy, cô Hồng... 
thuộc giáo xứ Thanh Bình đã luôn cận kề sớm hôm với má trong suốt nhiều năm qua. " 

- Xin cảm ơn dịch vụ tang lễ Thiên Thu đã tận tình dành mọi điều kiện tốt nhất đề tang lễ 
được diễn ra trong ấm cúng, trang trọng và chin chu theo đúng các yêu cầu phụng vụ và 
mục vụ tang lễ của người Công Giáo." 

- Xin cảm ơn các ban Truyền Thông thuộc các giáo phận Qui Nhơn, Xuân lộc, Bà Rịa, 
giáo hạt An Bình, giáo xứ Thanh Bình, kênh thông tin Vietcatholic hải ngoại, Dòng Chúa 
Cứu Thế... đã trân trọng đưa tin cùng những tâm tình thương mến. Xin trân trọng cảm ơn." 

Chúng con biết được, trong địp tang lễ này, có rất nhiều người vì lòng trân trọng và 
thương mến má chúng con, đã từ rất xa: Hải Phòng, Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Tuy 
Hoà, Gia Lai, Ninh Thuận, Bình Thuận,... đã đến thăm viêng, chia buôn, cầu nguyện; 
chắc chắn có rất nhiều người mà chúng con quên sót không. thê cảm ơn đầy đủ trong dịp 
này. Tuy nhiên, chúng con tin rằng, một khi má con được về bên Chúa, má chúng con sẽ 
không quên sót một ai trong tình yêu, sự biết ơn và chuyên cầu của má. Dĩ nhiên má sẽ 
không quên sự chăm sóc miệt mài của chị Bốn, em Như đã thay cho chị Ba và các em 
chăm sóc má; bà ngoại sẽ không quên tình hiếu thảo thương yêu của cháu Trúc Anh, bé 
Vân, các cháu, đã lo lắng chăm nom hết tình cho ngoại; không quên tình hiệp nhất hiểu 
thảo của các gia đình các cháu ngoại, đặc biệt các cháu rễ, từ việc đóng chiếc áo quan cho 
ngoại cũng như những chỉ tiết nhỏ nhặt trong những ngày tang lễ... " 

Với 101 năm hiện diện trên trần thế, làm sao má chúng con tránh khỏi những bất 
toàn, yếu đuối của thân phận con người. Vì thế, chúng con cũng xin được đại diện cho má 
nói lên lời xin lỗi mọi người. Riêng gia đình chúng con, trong nỗi đau mất mẹ, mắt bà đã 
đã không tránh khỏi bị động và lúng túng trong việc tổ chức tang lễ. Kính xin toàn thê 
mọi người bỏ qua mọi lỗi lầm thiếu sót. Xin mọi người hiệp lời cầu nguyện lòng thương 
xót Chúa tha thứ mọi lỗi lầm để linh hồn Martha được an yên hưởng phúc trường sinh." 


Như một bà goá nghèo chỉ có những đồng xu nhỏ là những đứa con, bà goá Martha 
đã dâng cho Chúa cả thảy bốn đứa con trai làm linh mục để phục vụ Chúa trong các giáo 
phận Qui Nhơn, Bà Rịa và Dòng Chúa Cứu Thẻ và một người con gái thuộc Dòng Mến 
Thánh Giá Qui Nhơn. Như cái nhìn trìu mến của Chúa Giêsu trong Phúc âm, Giáo Hội 
cũng đã ưu ái nhìn về má con như thế, khi cách đây đúng mười năm, vào ngày lễ thánh 
nữ Monica 27.8.2012, Đức Giám mục Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, nguyên Giám mục 
Xuân Lộc, đã trao cho má con SẮC PHONG VÀ HUY CHƯƠNG HIỆP SĨ ĐẠI THÁNH 
GIÁ - PHẨM HÀM THÁNH SILVESTER (Ordo Sancti Silvestri Papae) của Đức Giáo 
Hoàng Bênêđictô XVI, được làm tại Rome, cạnh đền thờ Thánh Phêrô, ngày 16/5/2012; 
trên sắc phong có chữ kí của Đức Hồng Y Tarcisiô Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh." 

Khi nhắc lại tất cả những sự kiện trên liên quan đến cuộc sống, đặc biệt, đến sự sự 
ra đi về với Chúa, nhất là sự kiện cử hành Thánh lễ An Táng mà Giáo Hội dành cho một 
giáo dân, một người phụ nữ vô danh tầm thường, bà Martha Nguyễn Thị Liêm, quả thật, 
để chúng con và hy vọng, rất nhiều người, càng thêm xác tín vào chính lời của Chúa 
Giêsu: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. ” 
(he 6,20." 

Chính trong ánh sáng và niềm hy vọng mang chiều kích “hiệp hành” của Dân Chúa 
đó, sẽ không có ai trong “vòm trời Hội Thánh” cảm thấy mình chỉ là “một fỉnh cầu giá 
lạnh ” hay “một vì sao trơ trọi cuối trời xa” (Trong bài thơ “Những Sợi T ơ lòng” của cô 
thi sĩ Chế Lan Viên), mà luôn mãi sẽ là “những kẻ vất vả mang gảnh nặng nề được yên 
nghỉ trong vòng fay Cha ” (Mt L1,28); những kẻ mà chính Đắng Đã Bị đóng định chết trên 
thập giá và đã sông lại vinh quang đã từng xác quyết: “Lạy Cha là Chúa Tề trời đất, con 
xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thải biết những điều 
này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. ” 
(Mt 11,25-26)." 

Vâng, câu chuyện của “Bà can tên Liêm” trong mấy ngày qua, phải chăng, cũng là 
chuyện của “những người bé mọn” mà thánh sử Matthêu đã đề cập đến từ hai ngàn năm 
trước l" 


Thay mặt con cháu trong gia đình bà có Martha Nguyễn Thị Liêm, " 
Lm. Giuse Trương Đình Hiên. " 


